HOÀNG NGỌC DIỆP (Chù biên) 

Ịthiết kế bài giảngI 


TOÁN 










HOÀNG NGỌC DIỆP (chủ biên) • NGUYỄN THj thịnh 
L i THÚY NGA ■ ĐÀM THU HƯƠNG - LÊ THị HOA 


THIẾT KẾ BÀI GIẢNG 

TOÁN 

TRUNG HỌC Cơ sở 

@ 

TẬP I 

(Theo chương trình và SGK 
áo Bộ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ban hành năm 2002) 


NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 



LỜI NÓI ĐẦU 


ĐỂ đáp ứng yêu cầu triển khai chương trình, sách giáo khoa 
trung học cơ sơ mối từ năm học 2002 - 2003, chúng tôi xin gửi tới 
các bạn giáo viên lớp 6 cuốn Thiết kế bài giảng Toan 6 theo chuẩn 
kiến thiíc, thái độ và kĩ nàng được quy định trong chương trình. 

Sách Thiết ké bài giảng Toán 6 đã xác định cụ thể mục tiêu cần 
đạt ờ từng bài học nhằm giúp giáo viên có cơ sở định huớng chính 
xác các nhiệm vụ, các việc làm của thầy và trò. 

Về phương pháp dạy học, Thiết ké bài giảng theo hướng dạy 
học nên cơ sô hoạt động học tập của học sinh, vì thí đã cố gắng 
định danh cụ thể các hoạt đông dạy và học của thẩy và trò trong đó 
thầy luôn giữ vai trò tổ chức, chỉ đạo, trò là chủ thể tích cực, chủ 
động nắm bắt tri thức. Trình tự các bước lên lớp cũng được sắp xếp 
hợp lý, có thể thay đổi linh hoạt theo tính thẩn đổi mới phương pháp 
dạy học. Thiết kí bài giảng còn đưa ra một số trô chơi trí tuệ phù 
hợp với đặc điểm tâm - sinh lý lứa tuổi thiếu niên nhằm giúp các em 
cùng cố các kiến thức dã học. 

Chúng tôi hy vọng cuốn sách này sẽ là công cụ thiết thực, góp 
phần hỗ trợ các bạn giáo viên giảng dạy Toán 6 có hiệu quả. Chúng 
tôi mong nhận được những ý kiến đóng của các bạn để cuốn sách 


CÁC TÁC GIẢ 














+ Yêu cầu HS đọc phẩn đóng khung I 
trong SGK. 

+ GV giới thiệu cách minh họa tạp hợp 



Hoạt đàng 4: LUYỆN TẬP CỦNG cố (13 ph) 


■ Cho HS làm tại lóp bài tập 3; 5; (SGK). 

- Phiếu học tập in sẵn để bài tạp 1, 2, 4 
(SGK). 

Yêu cẩu HS làm bài tập vào phiếu học 

tập, GV thu chấm nhanh. __ 

Hoạt đóng S: HƯỚNG DẲN VỂ NHÀ (2 ph) 





§2. TẬP HỢP CÁC SỐ Tự NHIÊN 


1 gjj I 


I- MỤC TIÊU 

. HS biết dược tập hợp các số tự nhiên, nám được các quy ưác về thứ tự 
tập hợp số tự nhiên, biết biểu diền một số tự nhiên trên tia số, nắm 
điểm biểu diễn số nhỏ hơn ớ bên trái điểm biểu diễn số lớn hơn trên tia 

• Rèn luyện cho HS tính chính xác khi sử dụng các kí hiệu. 

II- CHUẨN B| CÙA SIẢO VIÊN VÀ HỌC SINH 

. HS : Ôn tập các kiến thức của lớp 5 


III-TIỄN TRÌNH DẠY HỌC 



Hoại động 1: KIỂM TRA BÀI cũ (7 ph) 


ong SGK vể cách viết tập hợp. 
àm bài tập 7 trang 3 (SBT). 
ho các tạp hạp: A ={ cam, táo I 



Viết tập hợp A các số tự nhiồn lớn hơn I + Làm bài tập 
3 và nhỏ hơn 10 băng 2 cách. I c, : A = Ị4; 5; 6; 7; 8; 9} 

I C;: A= ịx 6 N/3<x<10} 



Hoạt động 2: TẬP HỢP N VÀ N* (10 ph) 


+ GV đặt câu hỏi: 

Hãy lấy ví dụ vể số tự nhiên? 


IHS trả lời 


+ GV giới thiệu tạp N 
Tập hợp các SỐ tự nhiên 


Hãy cho biết các phần tử của ựp hợp N. 


HS trả lời: 

Các SỐ 0; 1; 2; 3; ... là các phần tử 
của tập hợp N. 


Các số tự nhiên dược biểu diễn trền 
tia số. 

tả lại tia số. 

GV yêu cầu HS lên vẽ nia sỏ' và biểu 


Trôn tia gốc 0, ta đặt liên tiếp bắt 


h Giáoviên giới thiệu : 


HS lẽn bàng vẽ tia số 





Tiết 3 


§3. GHI SỐ Tự NHIÊN 










h GV giói thiệu: Mỗi chữ số I; X có thể 
viết liền nhau nhưng không quá 3 lần. 
Yêu cầu HS lên bảng viết các sô' La 

Mã từ 1 -> 10.. 

Chú ý : ở số La vtà có những chữ số 
giá trị như nhau. Ví dụ: XXX (30). 









Hoạt động 2:.SỐ PHẦN TỬ CỦA MỘT TẬP HỢP (8 
Vẻ tập hợp nh 

1 °. 

Tập hợp A có một phần tử. 
Tập hợp Đ có hai phẩn tử 
Tâp hợp c có 100 phần tứ 

Hẵy cho biết mỗi tập hợp trôn có bao I Tập hợp N có vô sô' phần tử. 
nhiêu phần tử. 

+ GV yíu cẩu HS làm bài tạp [?2 


HS: Không có số tự nhiẽ 








Vậy một tạp hợp có thể có bao nhiêu HS: Một tập hợp có thể có một phẩn từ. 
phần tủ? I có nhiều phần tử. có vô sô' phán tử, 


có thể không có phần tử nào. 



Hoạt dộng 3: TẬP HỢP CON X15 ph) 



Hãy viết các tập hợp E, F? HS lẽn bảng viết hai tập hợp E, F: 



hợp E và F? đều thuộc tập hợp F. 

GV: Mọi phần tử của tập hợp E đều 
thuộc tập hợp F ta nói tập hợp E là 
tập hợp con của tập hợp F. 





V: Vậy khi nào tập hợp A là tập hợp HS : Tập hợp A là tập hợp co 

>n của tập hợp B, tập hợp B nếu mọi phần tử cỉ 

hợp A déu thuộc tập hợp B. 


mối tập hợp có hai phần tử. 
b) Dùng kí hiệu c dể thể hiện quan 
hệ giữa các tập hợp con đó với tập 
họpM. 

Bài tập (Bảng phụ): 





Hoạt động 4: LUYỆN TẬP - CỦNG cố (13 ph) 
■ GV yêu cầu HS nêu nhận xét số phẩn 

- Khi nào tập hợp A là tập họp con 
cùa tập hợp B? 

- Khi nào tạp hợp A'bảng tập hợp B? 


Hoạt động 5: HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (2 ph) 


Ị Tiết 5 Ị §4. LUYỆN TẬP 

I-MỤC TIÊU 






III- TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 


Hoạt động của thầy 

Hoạt dộng của trồ 

Hoạt động 1: KIỂM TRA BÀI cũ (6 ph) 

+ GV nêu câu hỏi kiểm tra: 

Hai HS lên bảng kiểm tra 

Câu I: Mỗi lập hợp có thể có bao 

HS 1: Trả lời phần chú ý trang 12 

hợp như thế nào? 

(SGK) 

Chữa bài tập 29 (SBT). 

Bài tập 29 trang7 (SBT). 
a. A = {18} b. B= {0} 

tập hợp con của tập hợp B. 

HS 2: Trả lời như SGK. 

Chữa bài tập 32 trang7 (SBT) 

Bài tập 32 trang7 (SBT) 

A {0 ; ỉ; 2; 3, 4; 5} 

B (0: I; 2; 3: 4; 5; 6; 7} 

Hoạt động 2: LU 

Dạng ỉ : Tìm số phần tử của một số tập 

YỆN TẬP (38 ph) 

Bài tập 21 trang 14 (SGK). 

Bài 21 trangl4 (SGK) 

A - {8 ; 9; 10;.20 } 1 

A = (8 ; 9; 10;.; 20} 

+ GV gọi ý: A là tập hợp các số tụ 

+ GV hướng dẫn cách tìm sá phẩn từ 
của tập hợp A như SGK. 

Có 20 - 8 + 1 = 13 phần tử. 

Công thức tổng quát (SGK) 

Gọi một HS lên bảng tim số phân tử 
cùa tập hợp B: 

Tổng quát: 

Tập hợp các só tự nhiên từ a đến b có 









Hoạt động 3: HƯỚNG DAN về nhà (1 ph) 
Làm các bài tập: 34; 35; 36; 37; 40; 41; 42 trang8 (SBT). 


I TUt6 I §5. PHÉP CỘNG VÀ PHÉP NHÂN 

I- MỤC TIÊU 

• HS nắm vũng các tính chất giao hoán, kết hợp của phép cộng, phép nhân sô' 
tự nhiên; tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng; biết phát 
biểu và viết dạng tổng quát của các tính chất đó. 

• HS biết vận dụng các tính chất trên vào các bài tập tính nhẩm, tính nhanh. 

• HS biết vận dụng hợp lý các tính chất của phép cộng và phép nhân vào giải 

II- CHUẨN Bị CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 

. GV: Đèn chiếu và phim giấy trong hoặc bàng phụ ghi tính chai cùa phép 
cộng và phép nhân sô' tự nhiên như SŨK trang 15. 


III- TIẾN TRÌNH BÀI HỌC 



Hoạt động ỉ: GIỚI THIỆU VÀO BÀI (1 ph) 





ỊiU 



Hoạt động 2: 1. TổNG VÀ TÍCH HAI số Tự NHIÊN (15 ph) 

Hãy tính chu vi và diện tích của một sân IHS dọc kỹ đầu bài và tìm cách giải, 
hình chữ nhật có chiều dài 32m và 
chiểu rộng bằng 25m. 









c) 25.5.4 27.2 = (25.4).(5.2).27 

= 100.10.27 = 27000. 


d) 28.64+28.36 = 28(64+36) 

__ =28.100 = 2800. 

Hoạt động 5: HƯỚNG DAN vê nhà (2 ph) 

trang 8 (SBTtậpl). 

- Học phần tính chất của phép cộng yà nhân như SGK (trang 16). 


I Tiết 7 I §5. LUYỆN TẬP 

I- MỤC TIÊU 

• Củng cố cho HS các tính chất của phép cộng, phép nhân các số tự nhiên. 

• Rèn luyện kĩ năng vận dụng các tính chất trẽn vào các bài tập tính nhẩm, 

• Biết vận dụng một cách hợp lý các tính chất của phép cộng và phép nhân vào 


I thạo máy tính bỏ túi. 















ng 2: LUYỆN TẬP (25 I 





38 








§6. PHÉP TRỪ VÀ PHÉP CHIA 


I- MỤC TIỀU 

cùa một phép chia là một sô' tự nhiên. 


• Rèn luyện cho HS vận dụng kiến thức về phép trù, phép chia để tìm sô' chưa 



III-TIẾN TRÌNH DẠY HỌC ^ 

Hoạt động 1: KIỂM TRA BÀI cũ (7 ph) 


+ ov níu câu hỏi kiểm [ra Hai HS lên bảng chữa bài tạp. 

HS 1: Chữa bài tập 56 SBT <a) HS 1: Bài 56 trang 10 (SBT) 

Hồi thêm: aịí,31,12 + 4.6.42 + 8.27.3 



HS 2: Chùa bài tập 61 (SBT) HS 2: Chùa bài 61 trang 10 (SBT) 












II. CHUẨN B| CÙA GIÁO VIỄN VÀ HỌC SINH 

. HS: Báng nhóm, bút viết bảng. 




Hoạt (tông l: KlỂM tra bài cũ (8 


Ị HS: Phát biểu như SDK (21). 


+ HS2: Có phải khi nào cQng thục hiện 


56 không trừ được cho 96 vì; 


Hoạt động 2: LUYỆN TẬP (33 1 




ỉ đứng tại chồ trình bày 







nào phép trừ thực hiện được. sô' trừ. 

2) Nêu cách tìm các thành phần (số 
trừ, sờ' bị trừ) Irong phép trừ, 

Hoạt dộng 4: HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (1 ph) 

Bài tạp: 64,65, 66, 67, 74 (trangl 1 SBT lập 1). Bài 75 (SBT tập I). 


I Tiết 11 I LUYỆN TẬP 

I- MỤC TIÊU 

• Hs nấm được quan hệ giữa các số trong phép trừ, phép chia hết, phép chia cổ 

• Rèn luyện kĩ năng tính toán cho HS, tính nhẩm. 

• Rèn luyện cho HS vận dụng kiến thức về phép trừ và phép chia dể giải một 



II. CHUẨN B| CỦA GIẢO VIÊN VẢ HỌC SINH 

• GV: Bảng phụ (hoặc giấy trong), mấy tính bỏ túi 

• HS: Bảng nhóm, bút viết bảng, máy tính bỏ túi., 


III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

Hoạt động của thấy I Hoạt động ( 

Hoạt động 1: KIỂM TRA BÀI củ (10 ph) 


HS1: Khi nào ta có số tự nhiên a chial HS1: Số tự nhiên a chia hết cho số tự 
hết cho só tự nhiên b (b * 0). nhiên b khác 0. 



HS 2: Khi nào^ta nói phép chia sô' tự HS2: . 

phép chia có dư. a = b q + r (0 < r < b) 

Bàì tập-' Bài tập: Dạng tổng quát của số chia hết 

Hãy viết dạng tổng quát của sò chia cho 3: 3k (ksN) 
hết cho 3, chia cho 3 dư 1, chia cho 3 Chia cho 3 dư 1: 3k + 1 


Hoạt động 2: LUYỆN TẬP (28 ph) 


Dạng ỉ: Tính nhẩm 







Tính số toa ít nhát. 

+ GV: Muôn tính dươc số toa ít nhất em 

HS: Tính mỏi toa có bao nhiêu chỗ. 

phải làm thế nào? 

Lấy 1000 chia cho sô' chỗ mỏi toa. từ 
dó xác dịnh sô' toa cần tìm. 

+ GV: gọi HS lên bảng làm 

HS giải: 


Sô' người mỗi toa chúa nhiều nhất là 


8. 12 = 96 (người) 


1000 : 96= 10 dư 40 


Sô' toa ít nhất để chở hết 1000 khách 
du lịch là 11 toa. 

Dạng 3: Sử dụng máy tính bỏ túi 


+ GV: Các em dã biết sử dung máy tính 


bỏ túi dối với phép cộng, nhản. trừ. 
Vậy dối với phép chia có gì khác 

không? 

ểỷl 1LJ :|_ij ) Mng nút |_jj 

+ GV: Em hăy lính kết quả các phép 

HS dùng máy tính thực hiện phép chia 

chia sau bằng máy tính: 

1683: 11: 1530:34; 3348 : 12 



3348 :12 5= 279 

Bài số55: tr25 (SGK) 

Bài 55: tr25 (SGK) 

HS dứng tại chỗ trả lời kết quả. 

Vân tốc của ồ tô: 


288 : 6 = 48 (km/h) 


Chiéu dài miếng đất hlnh chữ nhạt: 


1530:34 = 45 (m) 

Hoại động 3: CỦNG cố (5 ph) 

+ OV: Em có nhận xét gì vé mối liỏn 
quan giữa phép trừ và phép cộng giữa 

- Phép trừ là phép toán ngược của 

phép chia vit phép nhan. 

phép cộng. 





- Phép chia là phép toán ngược 


- Với a, b 6 N thì (a - b) có luôn e N - Không, (a - b) 6 N nếu a 2: b. 
không? 

- Với a, b e N; b * 0 thl (a : b) có - Khống, (a + b) e N nếu a : b. 
luôn 6 N không? 


Hoạt động 4: HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (2 ph) 

- Ôn lại các kiến thức vé phép trừ, phép nhìn. 

- Đọc "au chuyện về lịch" (SGK). 

- Bài tập: 76, 77,78, 79, 80,83 (Trang 12 SBT). 

- Đọc trước bài luỹ thừa với sô' mữ tự nhiên, nhan hai luỹ thừa cùng cơ sfi. 


I Tiết 12 I §7. LUỸ THỪA VỚI SỐ MŨ Tự NHIÊN 
NHÂN HAI LUỸ THỪA CÙNG cơ số 


I- MỤC TIÊU 

• HS nắm được định nghĩa luỹ thừa, phân biệt được cơ số và số mũ, nắrĩ 

• HS biết viết gọn một tích nhiều thừa số bàng nhau bằng cách dùng 10) 
biết tính giá trị của các luỹ thùa, biết nhân hai Ịuỹ thừa cùng cơ số. 

• HS thấy dược ích lợi của cách viết gọn bằng luỹ thừa, s 

II- CHUẨN Bj CỦA GIÁO VIẼN VÀ HỌC SINH 

• GV: Chuẩn bị bảng bình phương, lập phương của một số số tự nhiể 

• HS: Bảng nhóm, bút viết bảng. 



II- TIẾN IRInH dạy học 


Hoạt động 1: KIỂM tra bài cũ (8 ph) 



Hoạt động 2: LUỸ THỪA VỚI số Mũ Tự NHIÊN (20 ph) 














Gọi hai HS lên bảng viết tích của 
luỹ thừa sau thành một luỹ thừa. 




2) Bài 56 (b, d) 

GV gọi hai HS lên bảng 



_ I 100.10.10.10=10.10.10.10.10= iO 5 

Hoạt động 4: CỦNG cố (5 ph) 

1) Nhắc lại định nghĩa luỹ thừa bậc nỈHS nhắc lại định nghĩa SGK 
cứa a. Viết cõng thúc tổng quát. 



2) Muốn nhân hai lũy thừa cùng cơ sô'| H S: Nhắc lại phần chú ý SGK 



Hoạt động 5: HƯỚNG DAN về nhà (2 ph) 


- Học thuộc định nghĩa lũy thừa bậc n của a. Viết công thức tổng quát. 

- Không dược tính giá trị luỹ thừa bằng cách lấy cơ số nhân với số mũ. 

- Nấm chắc cách nhân hai lũy thừa cùng cơ số (giữ nguyên cơ số, cộng sổ mũ). 

- Bài tập về nhà: Bài 57,58(b), 59(b), 60. tr28 (SGK). 

- Bài 86,87, 88,89,90. tr!3 (SBT tập 1). 




LUYỆN TẬP 


I Tiết 13 I 


I- MỤC TIÊU 

cùng cơ số. 

• HS biết viết gọn một tích các thừa số bàng nhau bằng cách dùng 

• Rèn kĩ năng thực hiện các phép tính luỹ thừa một cách thành thạo, 
n- CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 

• GV: Bảng phụ (giấy trong, màn chiếụ). 

• HS: Bảng nhồm, bút viết bảng. 

III. TIỄN TRÌNH DẠY HỌC 

Hoạt dộng của thây Hoạt động cùa trò 


Hoạt động 1: KIỂM' 
+ OV: HS 1: Hãy nêu định nghĩa 


RA BÀI CŨ (8 ph) 
iừas^btg nhau, mỏi Ihc 










Hoạt động 3: CỦNG cố (5 ph) 

của sô' a? thừa số bằng nhau, mổi thừa sô'bằng a. 

- Muốn nhân hai luỹ thừa cùng cơ số HS: Khi nhân hai luỹ thừa cùng cơ sổ ta 

ta lìm thế nào? _ 1 gio nguyên cơ số và cộng các số mũ. 

Hoạt động 5: HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (2 ph) 

- Biàitập 90,91,92,93. trl3 (SBT) số học 

- Biài95: trl4 (SBT) dành cho HS khá. 

- Đọc trước bài chia hai lũy thừa cùng cơ số. 


I lĩêiữị §8. CHIA HAI LUỸ THỪA CÙNG cơ sô' 

I- MỤC TIỄU 

• H3 nắm dược công thức chia hai luỹ thừa cùng cơ số, quy ước a° = 1 (a * 0). 

• HS biết chia hai luỹ thùa cùng cơ số. 

II- chu£n b| của giáo viễn vằ học sinh 

• Qf: Bảng phụ (giấy trong) ghi bài tập 69 (30 SGK) 

• HS: Bảng nhóm, bút viết bảng 






trong trường hợp m > n vàm = n 
Yôu cầu HS nhác lại dạng tổng quát H; 
trong SGK trang 29. 

Bái lộp 






chính phương GV hướng dần HS làm 
cau a b bài 72 (trang 31 SGK). 


Vậy 1 • + 2' là sô' chính phương. 


Tương tự HS sẽ làm dược câu b. 


HS: Đọc phán định nghĩa số 


’ + 2 i + f là một số' chính phương. 


Hoạt động 6: HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ 


- Học thuộc dạng tổng quát phép chia hai luỹ thừa cùng co s <5. 

- Bài lập: 68. To, 72 (c) (trang 30. 31 SGK) 99. 100, 101. 102, 103 (trang 14 
SBTtịp 1). 


Ị ~TỈetĩĩ\ §9.THỨ Tự THỰC HIỆN CÁC PHÉP TÍNH 

I- MỤC TIÊU 

• HS nắm được các qui ước về thứ tự thực hiện phép tính. 

• HS biết vận dụng các qui ước trên để tính đúng giá trị của biểu thức. 

II- CHUẨN B| CỦA GIẢO VIÊN VÀ HOC SINH 

• GV'.' Bảng phụ (giấy trong) ghi bài 75 (trang 32 SGK). Đèn chiếu. 

• HS: Chuẩn bị bảng nhóm, bút viết. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

Hoạt dông của thây I Hoạ t động củcnrò 

Hoạt động 1: KIỂM tra bài cũ (5 ph) 


Chữa bài tập 70 (tr30 SGK) 








Viết số 987; 2564 dưài dạng tổng các 987 = 9.10‘ + 8.10 + 7.1( 
luỹ thừa của 10: 2564 = 2.10’ + 5.10’ + 6. 

Gọi HS nhạn xét bài làm. _ 

Hoạt động 2: NHẮC LẠI VẾ BIỂU THÚC (5 ph) 


biểu thức, em nào có thể lấy thí 
dụ VỂ biểu thức? 

+ GV: Mỗi số cũng dược coi là 


HS dọc lại phán chú ý (trang 31 SGK) 


Hoạt động 3: THỨTỰTHỤC HIỆN CÁC PHÉP TÍNH TRONG BIỂU THÚC 
(23 ph) 

HS: Trong dĩy tính nếu chì có các 
phép tính cộng trừ (hoặc nhan chia) 
ta thực hiện từ trái sang phải. 


r GV: Hãy thục hiện các phép tính í 



















Bài Ỉi2 (trạng 33) 

HS dọ( kỹ đáu bài, có thể tính giá trị : 

3 4 - 3' bằng nhiéu cách kể cà máy tính 
bỏ túi.GV gọi HS lồn bảng trình bày. 

hhIeihbs 

B0“» 


00 « 

Cách 3: Dùng máy tính 

Trả lời: Cộng đồng các dân tộc Việt 
nam có 54 dân tộc. 

Htiạt động m 

ỦNG CỐ (3 ph) 

ov ntíc lại thứ ,ụ thực hiện phép 

HS nhắc lại như phần kiểm tra. 

Hoạt đọng 4: HƯỚNG 

1 DẪN VỀ NHÀ (2 ph) 

- lìài típ: 106, 107, 108, 109, 110(trangl5 SBTtậpl). 

- Làm :âu 1,2, 3,4 (61) phần ôn tập chương ISGK. 





II- CHUẨN B| CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 


• GV: Chuẩn bị bảng 1 (các phép tính cộng, trừ, nhân, chia, nân 
trang 62 (SGK). 

• HS: Chuẩn bị câu hỏi l, 2,3,4 phần ôn tập trang 61 (SGK). 


các tính chất của phép cộng và nhân. của phép cộng và phép nhân 



I b ** ngsô trừ ' ... 



Hoạt động 2: LUYỆN TẬP (29 ph) 
dài l: GV đưa bảng phụ. Tính số phần I 



c) c={35; 37; 39.; 105} 

GV: Muôn tính số phần tử của các tập HS: Dãy số trong các tập hợp trên là 
hợp trẽn ta làm thế nào? dãy số cách đều lên ta lấy số cuối trừ 

số đầu chia cho khảng cách các số rồi 
cộng 1 ta sẽ được số phẩn tử của tập 

SỐ phần tử của tập hợp A là 
(100 - 40): 1 + 1 = 61 (phần tử) 


Số phần tử của tập hợp B là: 



Số phần tử cùa tập hợp c là 
(105 - 35): 2+ 1 =36 (phầntử) 











III- TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

Hoạt động cùa thảy I Hoạt động 

Hoạt đỏng 1: KlỂM TRA BÀI cũ (5 ph) 


GV: I Gọi một HS lên bảng trả lời: 



+ Khi nào số tự nhiên a không chia hết * Sô' tự nhiên a khống chia hết cho số 
cho sô' tự nhiên b * 0. tự nhiên b khác 0 nếu a = b.q + r 





có những trường hợp không tính tổng 
hai số mà vản xác định dược tổng đó 
có chia hết hay không chia hết cho 

chủng ta vào bài học hổm nay. _ 

Hoại động 2: NHẮC LẠI VỀ QUAN HỆ CHIA HỂT (2 ph) 
GV: Giũ lại tổng quát và ví dụ HS vùa I 
kiểm tra, giới thĩệu ki hiạu. 
a chia hết cho b là; a b 

a khống chia hết cho a là a^b I_ 


Hoạt động 3: TÍNH CHẤT 1 (15 ph) 


GVchoHSlàm ỊtTỊ 
Gọi 3 HS lấy ví dụ câu a 


Gọi hai HS lấy ví dụ câu b 


HS lên bảng lấy ví dụ 



HS: Nếu mỗi số hạng của tổng đều 
chia hết cho cùng một số thì tổng chia 











GV: Với nhận xét trên đối với n 
tổng có đúng với một hiệu không? 
Hãy viết tổng quát 


Em hãy lấy 














• HS nhận biết thàcih thạo một tổng của hai hay nhiểu số, một hiệu của hai số 
có hay không chia hết cho một số mà không cần tính giá trị của tổng, của 

• Rèn luyện tính chính xác khi giải bài toán 

II- CHUẨN B| Của giáo viên và học sinh 
36 (SGK). 

• HS: Bảng nhóm, bứt viết bảng. 

















- Vậỵ những số như the nào thì chia HS phát biểu KL1 

- Th»y * tái chữ số' nào thì n HS phát biếu KL2 
khống chia hít cho 2 => kít luận 2. 



Hoạt động 4: DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 5 (10 ph) 


-Củng CỐ làm Ịn] 


Hoạt động 5: LUYỆN TẬP - CỦNG cố (10 ph) 
- Chc HS lảm miệng bài tập 91 I " 



- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm. HS hoạt động nhóm 

- Bài93 (SGK) 


- Nêu cách làm bài tập này a) Chia hết cho 2, không chia hết cho 5 

- Nhìc lại các tính chất liên quan đến b) Chia hết cho 5, không chia hết 

bài này (§10) cho 2. 


c) Chia hểt cho 2, không chia hết cho 5 





Củng cố lý thuyết: 
n có chữ sô' tận cùng là 0: 2,4,6, 8 


Hoạt động 6: HƯỚNG DẪN HS HỌC BÀI ở NHÀ (3 ph) 
- Học lý thuyết. 

-Umbài tập94. 95. 97. 


- Tự nghiên cứu đến các dạng bài tập liên quan đến dấu hiệu chia hết cho 2 


§11. LUYỆN TẬP 


• HS nắm vững dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5. 

• Có kĩ nảng thành thạo vận dụng các dấu hiệu chia hết. 

II- CHUẨN B| cùa giáo viễn vả học sinh 

• GV: Máy chiếu, bảng phụ. Hình vẽ 19 phóng to. 

. HS: Giấy trong, bút dạ . 

III- TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

Hoạt động của tháy I Hoạt động cửa trò 

Hoạt dộng l: KIỂM TRA BÀI cũ (8 ph) 

GV gọi 2 em HS lên bảng: I HS cá lớp theo dõi hai bạn lảm bài. 













§12. LUYỆN T/ 




















i Ị á 




Tiết 26 §14. SỎ' NGUYÊN Tố. HỢP SỐ. 

BÀNG SỐ NGUYÊN Tố 










§14. LUYỆN Ti 


II- CHUẨN Bị CÙA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 


Hoạt động l: Kiểm ưa bài cũ (9 ph) 


- Chữa bài tập 119 SGK. 

Thay chữ sổ vặc dấu * để dược hợp sỗ: 


hoặc cả Ihể chọn * là 0. 3, M I 
3* I 3 ; hoặc chọn * là 0, 5 dổ 3* ! 
hoạc cách khác... 

HS 2 chữa bài lập 120 SGK 
























I mẹt29 1 §15: LUYỆN T, 



II- CHUẨN Bj CỦA GIẢO VIÊN VÀ HỌC SINH 








Hoạt dỘHỊỊ 5: HƯỚNG DAN VỂ 


NHÀ ll ph) 

- Học bài. 

- Sách bài tập làm bài 16!, 162. 166. 168. 

- Nghiên cứu §16. 


§16. ƯỚC CHUNG VÀ BỘI CHUNG 




HS nắm được định nghĩa ước chung, bội chung, hiếu được khái niệm gao 
của hai tập hợp. 

HS biết tìm ước chung, bội chung của hai hay nhiều số bằng cách liệt kê lác 
ước, liệt kê các bội rồi tìm các phđn tử chung của hai tập hợp. biết sử ding 


ký hiệu giao của hai tập hợp. 




































nu 




§17. LUYỆN TẬP 






§18. BỘI CHUNG NHỎ NHẤT 























Tiết37 §18 LUYẸN1 


I-MỤC TIÊU 

* KS được cúng cố và khắc sâu kiến thức v< 



* HS biết vận dụng tìm BC và BCNN trong các 

II- CHUẨN Bị CỦA GIÁO VIỀN VÀ HỌC SINH 

* 0/: Máy chiếu. 





































Bài 1: (2 điểm) 

a) Phát biểu dấu hiệu chia hết cho 9 

b) Điền chữ số vào dấu * để số 1*5 chia hết cho 9 
Bài 2: (2 điểm) 

Tìm sổ' tự nhiên X biết: 



Một trường tổ chức cho khoảng từ 700 đến 800 HS tham quan bằng Õ6. 
Tính số HS di tham quan biết rằng nếu xếp 40 người hay 45 người vào rrạt 
xe đều không dư một ai. 

Bài 5: (1 điểm) 





Chương II 

SỐ NGUYÊN 


[»1 , §1. LÀM QUEN VỚI số NGUYÊN ÂM 

I- MỤC TIÊU 

rộng tập N thành tập số nguyên. 

• Rèn luyện khả năng liên hệ giữa thực tế và toán học cho HS. 

II- CÍHUẨN BỊ Của giảo viên và học sinh 

• CV: + Thước kẻ có chia đơn vị, phấn mầu. 



+ Bàng vẽ 5 nhiệt kế hình 35. 

+ Hình vẽ biểu diễn độ cao (âm, dưong, o). 


• P.S; Thước kẻ có chia đơn vị. 

III- TIIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

Hoạt dộng cùa thầy I Hoạt động của trò _ 

Hoụưđộng 1: ĐẬT VẤN ĐỂ VÀ GIỚI THIỆU so LƯỢC VÊ CHƯƠNG n (4 ph) 
sv đía ra 3 phép lính và yéu cáu HS I Thực hiện phép tính: 













I Tiết 42 I §2. TẬP HỢP CÁC sô' NGUYÊN 

I- MỤC TIÊU 

SỐ nguyên. 

• HS bước đầu hiểu được có thể dùng số nguyên để nói về các đại lượng có hai 
. HS bước đầu có ý thức liên hệ bài học với thực tiễn. 

II- CHUẨN Bị Của giáo viên và học sinh 


GV: + Thước I 









§3. THỨ Tự TRONG TẬP HỢP C/ 




















































Tiết 49 


§6. LUYỆN T/i 


I- MỤC TIÊU 

• HS biết vân dụng các tính chất của phép cộng 


Tiếp tục củng cô' kỹ nâng tìm só dối, tìm giá 
Áp dụng phép cộng số nguyên vào bài tập th 
Rén luyện tính sáng tạo cùa HS. 


II- CHUẨN Bj Của giáo viên và học sinh 

. HS; Giíy trong, bút viết giíy trong. 


III-TIẾN TRÌNH 


DẠY HỌC 











- Làm bài tập 70 trang 62 SBT: Điền Ị 
vào ỏ trống 





Hoạt động 4: HƯỚNG DAN về nhà (2 ph) 
- Bài tập số 65,67, 68, 69. 71 trang 61, 62 SBT. 


§ 7. PHÉP TRỪ HAI SỐ NGUYÊN 


I- MỤC TIÊU 

• HS hiểu được quy lắc phép trừ trong z. 

• Biết tính đúng hiệu cùa hai so nguyên . 

• Bước đầu hình thành. <lự đoán trẽn cơ sờ nhìn thấy quy luật thay đổi của một 
loạt hiện tượng (toán học) liên tiếp và phép tương tự. 

II- CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SỈNH 

• GV : Đèn chiếu và các phim giấy trong hoặc bảng phụ ghi bài tập[T]. quy 
tấc và công thức phép trừ. ví dụ. bài tập 50 trang 82 SGK. 

• HS: Giấy trong, bút viết giấy trong. 

III- TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

Hon! động I: KIỂM TRA BÀI cũ (8 ph) 

GV đưa câu hòi kiềm tra lén màn hình: I Hai HS lên báng kiếm tra 











Hoạt đỏng 5: HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (2 ph) 


- Bài lập SỐ 49, 51,52, 53 trang 82 SGK và 73, 74, 76 trang 63 SBT. 


Tiết Sỉ §7. LUYỆN TẬP 

I- MỤC TIẼU 

• Củng cô' các quy tắc phép trừ, quy tắc phép cộng các số nguyên. 

kĩ năng tìm sô' hạng chưa biết của một tông ; thu gọn biểu thức. 

• Hướng dẫn sử dụng máy tính bỏ lúi. đế thực hiện phép trừ. 

II- CHUẨN bỊ Của giáo viên và học sinh 

• GV : Đèn chiếu, phim giấy trong hoặc bảng phụ ghi bài tập 53, 55. 56 SGK 

• HS : Giấy trong, bút viết giấy trong, máy lính txí túi. 











































B. HÌNH HỌC 



Chương I. ĐOẠN THẲNG 

í 

§1. ĐIỂM. ĐƯỜNG THẲNG 

1- MỤC TIÊU 


• Kiến thức 

- HS hiếu đươe quan hê điểm thuôc dường tháng, không tiiDc 



■ K,năng: 

- Biết vẽ diểm, dường thẳng. 

- Biết dặt tên điểm, dường thẳng. 


- Biết kí hiệu điểm, dường thảng. 


- Biết sử dụng kí hiệu e ; Ế. 

II- CHUẨN B| CÚA GIÁO VlẼN VÀ HỌC SINH 

• GV : Thước thẳng, phấn màu, bảng phụ, bút dạ . 

• HS : Thước thẳng. 

III- TIỄN TRÌNH 

DẠY HỌC 

Hoạt 

(lộng của thầy 1 Hoạt động nia trò 


Hoại động l: GIỚI THIỆU VỀ ĐIỂM (10 ph) 

























Hai dường thẳng AB ; AC cắt nhau tại 










I §4.THỰC HÀNH: TRỔNG CÂY THANG HÀNG 


II- CHUẨN Bị CÙA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 


* Khi đã có nhũng dụng cụ 


Hoạt động 2: 





















G DẪN VỀ NHÀ (2 ph) 



































ong trang 124 SGK dể giờ sat 


CHƯƠNG I 

lến thức vể điểm, dường thẳng, tia, đoạn 

















Đề II 

Cáu Ị: a) Đoạn thảng AB là gi? Vẽ và nêu cách vẽ đoạn thẳng AB bẳng 5,5cm. 
b' Điền tiếp vào đấu... để dược một mệnh dề dúng: 



2cm;ỎD = 2 0B. 

- Trẽn hình vừa vẽ có những đoạn thẳng nào? Có điểm nào là trung điểm 
của một đoạn thẳng không? Vì sao? 






